Mười Vạn Linh ngọn nguồn, mười Vạn Linh binh.Cộng thêm một tên Linh Tướng.Cái này đúng vậy Tát Đậu Thành Binh.Nhưng là!Linh Tướng lại là Nhị Lang Thần Dương Tiễn, để Long Phi đại khái ngoài ý muốn, hoàn toàn không có nghĩ qua lại là Dương Tiễn loại này siêu cấp boss, đây cũng quá phong cách a?Nhìn xem từng tôn Linh Binh theo mặt đất xuất hiện, Hắc Viêm đều mộng bức.Nguyên bản hơn vạn Hắc Viêm đại quân khí thế hung hung, càn rỡ vô cùng, thế nhưng là ở mười Vạn Linh binh trước mặt, bọn hắn nhân số liền có chút không đáng chú ý.Cũng toàn bộ đều là một mặt mộng bức!Nhất thời.Long Phi hưng phấn cười rộ lên, nói: “So nhiều người? Hiện tại ai nhiều a?”“A?”“Dương Tiễn, giết chết bọn chúng!”“Tuân mệnh!”Trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đoạt khẽ động, bỗng nhiên vạch một cái, quát ra một tiếng, nói: “Linh Binh nghe lệnh, đánh ngã bọn hắn!”“Giết!”Nhất thời ở giữa.Mười Vạn Linh binh đồng loạt xông đi lên, tiếng giết chấn thiên, uy vũ Bá Khí đè xuống hồ đồ.Điên cuồng Trảm giết.Cái này Tốc Độ... Liền cùng cắt Tiểu Mạch.Chân chính trên ý nghĩa thu hoạch!Mười Vạn Linh binh bạo phát đi ra Chiến Đấu Lực vượt xa khỏi Long Phi tưởng tượng, cái này là một trận đồ sát, chân chính trên ý nghĩa đồ sát, hơn nữa...Long Phi trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh lốp bốp một trận bạo hưởng, hoàn toàn ngừng không xuống tiết tấu.Nhanh kinh người!“Đinh!”“Chúc mừng người chơi ‘Long Phi’ đánh giết ‘Ma chiến sĩ’ lấy được đến, kinh nghiệm 100000 điểm, Linh Nguyên giá trị 9000 điểm, điểm Năng Lượng 10 điểm.”“Đinh!”“Chúc mừng người chơi ‘Long Phi’ đánh giết ‘Ma chiến sĩ’ lấy được đến, kinh nghiệm 100000 điểm, Linh Nguyên giá trị 9000 điểm, điểm Năng Lượng 10 điểm.”“Đinh!”“Chúc mừng người chơi ‘Long Phi’...”Chính là cái này tiết tấu.Lần thoải mái!Hoàn toàn ngừng không xuống, đặc biệt là Dương Tiễn, gia hỏa này nhất định bỗng nhiên đè xuống hồ đồ, xông vào Hắc Viêm đại quân dầy đặc nhất Địa Phương trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương điên cuồng quét ngang, nghiền ép tất cả.“Mẹ!”“Thật quá Bá Khí!”“Nếu như sớm một chút lựa chọn Hồng Hoang Thần Bảo mà nói, lão tử còn cần tự mình ra tay?”Long Phi tâm Trung Hưng phấn đến cực điểm.Mười Vạn Linh binh bạo phát đi ra Chiến Đấu Lực nhất định mãnh mẽ không gì sánh kịp.Càng thêm mấu chốt là.Đây là cấp một ‘Tát Đậu Thành Binh’ thuật, nếu như đẳng cấp tăng lên mà nói, triệu hoán đi ra Linh Binh đẳng cấp sẽ cao hơn, Linh Tướng cũng nhiều hơn, càng ngưu bức.,Cấp một đúng vậy Dương Tiễn?Cái kia cấp hai, Tam Cấp lại là cái gì?Cái kia đại viên mãn cấp không là muốn đem Ngọc Hoàng Đại Đế cho triệu hoán đi ra?Như Lai Phật Tổ muốn hay không mở một cái a?Oa!Long Phi nội tâm có chút kích động, rất lâu không có như thế thoải mái qua.Hầu như phút đồng hồ đi qua.“Đinh!”“Chúc mừng người chơi ‘Long Phi’ thăng cấp, trước mắt đẳng cấp tinh giai cấp một!”“Không đầy ba phút, trực tiếp thăng cấp!”“Lão tử liền hỏi một câu, còn có ai?” Long Phi vạn phần hưng phấn, Hỗn Độn Giới cảnh giới Hoàng, huyền, Tử, linh, Nhật, Nguyệt, Tinh, thần tiến lên nữa đúng vậy, người, thiên ba đại Hoàng Bảng.Hắn đến Hỗn Độn Giới còn không có nhất năm Thời Gian, theo Hoàng Giai cảnh giới trực tiếp tiêu thăng đến tinh giai cảnh giới, đây là có nhiều mãnh mẽ?Ai có thể tưởng tượng?“Giết cho ta!”“Hết thảy cho ta thao lật đi!”Long Phi hưng phấn như điên, nhìn chằm chằm Hắc Viêm nói: “So nhiều người a, so a, lại cho lão tử so a.”“Chế giễu lão tử?”“Ngươi nha còn chưa đủ tư cách, hiểu chưa?”“Thao!”Long Phi trong lòng hung hăng phát tiết lấy lửa giận, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào Boss Hắc Viêm, gia hỏa này trên thân quang mang đen đỏ bừng, rất hiển nhiên.Cái này là một đầu siêu cấp Boss.Cũng bởi như thế.Long Phi một mực không có sử dụng cuồng bạo điểm Năng Lượng, hắn muốn đem sở hữu cuồng bạo điểm Năng Lượng đều lưu cho Hắc Viêm, bạo hắn cái long trời lỡ đất.Hắc Viêm cực kỳ khó chịu, trong lòng lửa giận ngút trời, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Lão Phụ, nói: “Lão Thái Bà, ngươi đến tột cùng gọi trở về là ai, là nhất cá nhân?”“Các ngươi Phượng Hoàng Nhất Tộc cũng là Tên lừa đảo!”Hoàn toàn là một mặt mộng bức.Hắc Viêm có nằm mơ cũng chẳng ngờ Long Phi có thể triệu hồi ra nhiều người như vậy đi ra, hơn nữa từng cái thực lực đều không kém gì hắn Hắc Viêm ma chiến sĩ.Hắn Hắc Viêm đại quân hoàn toàn là chạy trối chết, căn bản không có lực trở tay.Mười vạn đại quân vây quanh hắn một vạn đại quân, lại thêm Dương Tiễn loại kia bưu hãn ngưu bức nhân vật, làm sao có thể là Đối Thủ a?Cơ hồ là trong nháy mắt, Hắc Viêm đại quân liền ngăn cản không nổi.Toàn diện tan vỡ.Phượng Hoàng Tứ Thánh đều mộng.“Hắn là ai?”“Phượng Hoàng Nhất Tộc căn bản sẽ không có Nam Nhân, chẳng lẽ là Nữ Đế an bài?”“Cái này cái tiểu tử lực lượng nhìn như không có cái gì rất yếu, nhưng là... Hắn lại có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, quá thật không thể tin.”“Có lẽ... Hắn chính là chúng ta Phượng Hoàng Nhất Tộc Cứu Tinh.”“Cái gì gọi là có lẽ a, hắn rõ ràng là được!”Nhìn xem Long Phi bóng lưng, Tứ Thánh đều cảm động muốn khóc, mấy ngàn năm, Phượng Hoàng giới kiếp nạn cuối cùng phải kết thúc, ý vị này Vạn Phượng về tổ.Ý vị này.Nữ Đế muốn phục sinh trọng sinh!Kiếp nạn kết thúc, liền mang ý nghĩa mới mở bắt đầu.Đây cũng là các nàng một mực thủ vững ở Phượng Hoàng Sơn nguyên nhân.Hắc Viêm trong lòng lửa giận điên cuồng thiêu đốt, nhìn xem Hắc Viêm đại quân từng cái ngã xuống, trong lòng ở tích huyết, mấy ngàn năm tâm huyết muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?“Ta đường không thể ngừng ngừng ở đây!”“Không!”“Ta không cam tâm!”Hắc Viêm phẫn nộ điên cuồng, hô lên một tiếng, “Hắc Viêm đại quân, giết cho ta, khoảnh khắc Tiểu Tạp Chủng!”Chỉ cần đem Long Phi cho giết, vậy những thứ này Linh Binh toàn bộ đều sẽ biến mất.Hắc Viêm song chưởng bỗng nhiên đè ép, mượn tổ lực lượng bắn ra, bứt ra bắn ra, lập tức một chưởng đánh úp về phía Long Phi, nặng nề quát ra một tiếng, nói: “Tiểu tử, cho ta để mạng lại!!”Phượng Hoàng Lão Phụ sắc mặt nhất dữ tợn, nàng thuộc về bị động, nhìn xem Hắc Viêm bóng đen đánh úp về phía Long Phi, mãnh mẽ mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, “Cẩn thận!”Tốc Độ quá nhanh!Toàn lực bạo phát.Cũng trong nháy mắt này.Dương Tiễn Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương từ trên trời giáng xuống.“Vù vù!”Trong nháy mắt ngăn trở Hắc Viêm đường.Hắn thân ảnh lập tức rơi xuống, đem cắm trên mặt đất trường thương cầm lấy, bỗng nhiên vung lên, chỉ lơ lửng ở nửa không trung Hắc Viêm, “Kẻ xấu Dị Loại, lại dám đánh lén Chủ Thượng?”“Để mạng lại!”“Quá mẹ hắn uy vũ.”Long Phi hưng phấn cười ha hả, “Dương Tiễn, chơi chết hắn!”Dương Tiễn trường thương đâm một cái, trực tiếp phong kín Hắc Viêm toàn thân, cường đại lực lượng điên cuồng trùng kích đi lên.Chỉ là...Trong nháy mắt này.Hệ thống bất thình lình nhớ tới một cái kỳ quái thanh âm nhắc nhở.“Đinh!”“Tát Đậu Thành Binh Thời Gian đến!”“Vù vù!”“Vù vù!”Mặt đất Thượng Linh binh một cái tiếp theo một cái biến mất, liền cùng Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục Tu Luyện Đa Trọng Ảnh Phân Thân nhận Công Kích, từng cái nhanh chóng biến mất.Dương Tiễn trường thương đều đâm xuống, thế nhưng là... Trong nháy mắt này, hắn Thân Thể cũng đột phá hư không tiêu thất!Tát Đậu Thành Binh Thời Gian đến!Mười Vạn Linh binh biến mất.Loại này kỹ năng có nhất định Thời Gian hạn chế, không có khả năng không có tận cùng sử dụng xuống dưới.Điểm này Long Phi quá mức hưng phấn cấp quên mất.Hiện tại...Nghiền ép ở Hắc Viêm trên thân khí tức vừa thu lại, Hắc Viêm âm u cười rộ lên, nhìn chằm chằm Long Phi nói: “Tiểu Tạp Chủng, bây giờ nhìn ngươi còn có cái gì nhận!”Long Phi cười lạnh nói: “Lão tử Át Chủ Bài nhiều rất!”“Nhân Hoàng Phục Hi...”Số từ: * 1843 *Convert by: CuCaiThanBii